Đã bao lâu lòng này anh chẳng nói
Nói với em ngàn lời anh cất giữ trong tim
Lần này đến lần khác đôi môi cứ lãng phí chẳng nói gì
Chỉ biết cạnh em dù cho em chẳng để ý
Và rồi em đã có người em yêu
Mỉm cười cho qua hết đi
Phải chăng là do người đến sau yêu em thật nhiều
Nói thay anh những lời anh mong ước
Và chúc cho em thật vui mặc anh bên lề của hạnh phúc
Một phút giây ta đã qua anh sẽ giữ như thước phim
Để khi nhớ em anh xem và ước rằng thực tế sẽ như vậy
Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi hỡi em
Một phút đứng trước mặt em một phút là xa lời chưa nói
Một phút mạnh mẽ từ anh ta vẫn sẽ chung lối đi
Anh chẳng thể nào quay lại để bây giờ chẳng nói giá như
Giá như em hiểu rằng giá như em một lần nhìn được từ ánh mắt anh
Và giờ em đã có người em yêu
Mỉm cười cho qua hết đi
Phải chăng là do người đến sau yêu em thật nhiều
Nói thay anh những lời anh mong ước
Và chúc cho em thật vui mặc anh bên lề của hạnh phúc
Một phút giây ta đã qua anh sẽ giữ như thước phim
Để khi nhớ em anh xem và ước rằng thực tế sẽ như vậy
Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi hỡi em
Một phút đứng trước mặt em một phút là xa lời chưa nói
Một phút mạnh mẽ từ anh ta vẫn sẽ chung lối đi
Anh chẳng thể nào quay lại để bây giờ chẳng nói giá như
Giá như em hiểu rằng giá như anh một lần nhìn được
Vì trái tim anh cần em vì với anh em là duy nhất
Thế nhưng bây giờ đây chẳng thể đến được với nhau
Anh đã sai thật rồi anh sai thật rồi
Vì cứ mãi giữ lời yêu em trong trái tim
Huh oh
Một phút đứng trước mặt em một phút là xa lời chưa nói
Một phút mạnh mẽ từ anh ta vẫn sẽ chung lối đi
Anh anh chẳng thể nào quay lại (anh chẳng thể quay trở về)
Để bây giờ chẳng nói giá như (chẳng nói giá như)
Giá như em hiểu rằng giá như em một lần nhìn được từ ánh mắt anh